Giáo phận Hà Tĩnh 
Ban Phụng Vụ 

THÔNG BÁO 

V/v: Tập huấn Thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa 

Kính thưa quý Cha, quý Giáo xứ, chuẩn Giáo xứ, 

Theo Giáo luật hiện hành, người giáo dân có thể được ủy quyền giữ nhiệm vụ Thừa tác viên 
ngoại thường cho rước Lễ (GL. Điều 910 § 2), trao Mình Thánh Chúa như của Ăn Đàng cho bệnh 
nhân (GL. Điều 911 § 2) và đặt Mình Thánh Chúa để cộng đoàn chầu (GL. Điều 943). 

Để đảm nhận những công việc cao quý này cách xứng đáng, người giáo dân phải được hướng 
dẫn những điều căn bản và cần thiết. Nhằm đáp ứng những đòi hỏi này của Giáo luật, thừa lệnh 
của Đức Giám mục Giáo phận, Ban Phụng Vụ sẽ tổ chức khóa huấn luyện cho các Thừa tác viên 
ngoại thường cho rước Lễ trong thời gian tới như sau: 

1/ Thời gian và địa điểm 

- 7h00' đến llhOO', ngày 30/07/2019 tại nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh cho các Thừa tác viên 
(TTV) khu vực tỉnh Hà Tĩnh. 

- 7h00 đến llhOO', ngày 31/07/2019 tại nhà thờ Giáo xứ Nhân Thọ cho các TTV khu vực tỉnh 
Quảng Bình. 

2/ Số người tham dự: Tuỳ theo nhu cầu của từng Giáo xứ, và chỉ dành cho các TTV chưa tham 
dự khóa huấn luyện trước đây. Khi đăng ký, xin gửi cho Ban tổ chức tên thánh, họ tên của các 
tham dự viên để Đức Giám mục Giáo phận cấp Giấy chứng nhận sau khoá huấn luyện. 

3/ Kinh phí: Các Giáo xứ chu cấp tiền ăn trưa, mỗi người 60.000 VNĐ và phương tiện đi lại cho 
học viên của mình. Kinh phí xin nạp về cho Ban tổ chức khi học viên đến tham dự. 

4/ Ban Phụng vụ nhờ HĐMV và Ban Phụ nữ Giáo xứ Chính tòa Văn Hạnh và Giáo xứ Nhân Thọ 
giúp công tác tổ chức và ẩm thực cho các tham dự viên. 

Vậy, Ban Phụng vụ xin thông báo tới Quý Cha, quý Giáo xứ, chuẩn Giáo xứ được biết. Nếu Giáo 
xứ, chuẩn Giáo xứ nào có nhu cầu, xin đăng ký với Lm. Trưởng ban qua Email: 
antnguyenhong@gmail.com, từ ngày thông báo đến ngày 20/07/2019. 

Xin chân thành cảm ơn Quý Cha và quý Giáo xứ. 


T/M Ban Phụng Vụ 





